GIÁO PHẬN VINH 
BAN CÔNG LY VÀ HÒA BÌNH 


“Tự bản chất, Kỉnh Mân côi là lời kinh cầu cho Hoà bình ” 
(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) 


THÔNG BÁO 

y/v Lần chuỗi Mân côi cầu nguyện cho Hòa bình 

Kính gửi: Quý Cha, quỷ Tu sĩ, quỷ thầy Phó tế, quỷ Chủng sinh và toàn thể Dân Chúa 
Giáo Phận Vinh 

Tháng Mười - tháng Mân côi đang đến gần, đặc biệt năm nay, toàn thể Giáo Hội mừng 
kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 - 2017). Sứ điệp chung của Đức Mẹ 
trong các lần hiện ra là: Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng Trái Tim Mẹ. 
Đặc biệt, trong lần hiện ra thứ nhất, ngày 13 tháng 05 năm 1917, Đức Mẹ nhắn nhủ: 
“Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày, đế cầu cho thế giới được chóng hòa bình và 
chiến tranh sớm chấm dứt Sứ điệp này được Đức Mẹ lặp lại với Lucia vào ngày 1 3 tháng 
9 năm 1917: “Con hãy nói với mọi người tiếp tục lần hạt mỗi ngày để xỉn cho chiến tranh 
chóng chấm dứt. ” 

Sứ điệp của Mẹ tại Fatima vẫn còn mang tính thời sự, vì hiện tại nhiều nơi trên thế giới, 
người dân vẫn đang phải sống trong cảnh bất ổn và thiếu vắng hòa bình, trong đó có cả đất 
nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Thật vậy, Quê hương Việt Nam chúng ta đang bị đe dọa 
trong nhiều lãnh vực: Sự toàn vẹn lãnh thổ, nạn ô nhiễm môi trường, tình trạng suy đồi luân 
lý, sự gian dối đang tràn lan trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội, giáo dục thiếu nền tảng 
và mất phương hướng, bạo lực côn đồ dường như đang được dung dưỡng, nạn phá thai, nạn 
tham ô tham nhũng tràn lan,. . . 

Trước những vấn nạn trên, và để góp phần làm cho thế giới được hòa bình thực sự, để 
đất nước thoát khỏi các đại nạn, để mọi người được sống trong công bằng và tự do, thiết 
nghĩ hơn bao giờ hết, mỗi người ki tô hữu chúng ta hãy thực hành sứ điệp Fatima, nhất là 
hãy siêng năng lần hạt Mân côi như lời Đức Mẹ dạy. Cách thiết thực, Ban CL&HB xin 
được đề nghị với mọi thành phần trong Giáo phận một số điểm thực hành cụ thể sau đây: 

- Thứ nhất, xin các Cha xứ giúp cho mọi giáo dân trong giáo xứ hiểu rõ sứ điệp Fatima, 
đồng thời học hỏi Tông thư Kinh Mân côi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II, 
ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002; 

- Thứ hai, để cổ vũ và duy trì việc lần chuồi Mân côi một cách lâu bền, xin quý Cha quản 
xứ thành lập Hội Mân côi trong Giáo xứ của mình (nếu chưa có); 

- Thứ ba, xin quý Cha quản xứ và quý bề trên các cộng đoàn sắp xếp thời gian phù họp để 
mọi thành phần trong giáo xứ và cộng đoàn của mình được lần hạt chung với nhau hằng 
ngày; 

- Thứ tư, các bậc cha mẹ sắp xếp thời gian để mọi thành viên trong gia đình mình có thể 
lần hạt chung với nhau, tốt nhất là trước giờ nghỉ đêm; 

- Thứ năm, 13 tháng 10 tới là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima. Vì vậy, 
trong ngày đó, xin các Cha trong toàn giáo phận dâng lễ nhớ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 
(xem bộ lễ ngày 13/05) với ý cầu nguyện cho Hòa bình. Cũng trong ngày này, các giáo 
xứ và các cộng đoàn, tùy điều kiện và sáng kiến của mình, có thể tổ chức dâng hoa, rước 
kiệu, lần hạt cách trọng thể hoặc thay phiên nhau lần hạt suốt ngày. 

1 



ước gì với tình con thảo, mỗi người luôn biết lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ tha thiết mà 
lần chuồi Mân côi mỗi ngày, và đừng có ai đi ngủ khi chưa lần chuỗi. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nhờ những chuỗi Mân côi chúng ta dâng lên 
Mẹ hằng ngày, xin Chúa ban Hòa bình xuống trên thế giới và trên quê hương đất nước Việt 
Nam thân yêu của chúng ta. 


Chấp thuận của ĐGM Giáo Phận 



* Phaolô Nguyễn Thái Họp 


Xã Đoài, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

T M. BAN C L&HB GIẢO PHẬN VINH 

:ờng ban 



on Nguyễn Văn Đinh 


2 


